DE IMITATIONE CHRISITT 


IMPRIMATUR. 
+ PAULUS FR. EPISC. 


SÁCH GƯƠNG PHÚC 
CỐ THỦY (M. PINABEL) ĐÃ DỊCH RA TIẾNG ANNAM 


IN TẠI NINH PHÚ ĐƯỜNG - 1888 


TIỀN NGÔN 


Sách này dẫn đàng các nhân đức lọn lành, cùng dạy cách thế sửa tính nết 
cho được nên giống như Đức Chúa Jêsu lọn tốt lọn lành; vì vậy nếu ta có đặt 
tên là sách Gương Đức Chúa jêsu thì phải lý hơn; song bởi xưa nay đã quen 
gọi là sách Gương Phúc, thì ta cũng dùng một tiếng ấy, kẻo chẳng cứ làm 
vậy, thì có người nghĩ rằng: ta dịch quyển sách mới lạ chăng. 


Ta không biết tỏ ông nào đã chép sách này trước hết, vì ông ấy, bởi lòng 
khiêm nhường, đã giấu tên mình, chẳng muốn biên vào sách, kẻo mà người 
ta khen lao. Nhưng mà ta có muốn biết ông ấy là người thể nào, thì ta hãy 
cứ lời Kinh Thánh Đức Chúa Jjêsu đã phán rằng: «X 
ấy tốt xấu thể nào.» Vậy ta suy xét những điều đã dạy trong sách Gương 
Phúc, thì dễ luận rằng: ắt là kẻ đã chép sách ấy là người thông thái, khôn 
ngoan và đạo đức lắm. Ông ấy đã quen suy ngắm những lẽ cao ý, những sự 
sâu nhiệm, đã hiếu thấu các tính nết loài người ta; lại đã thông biết đàng 
đẹp tính hư xác thịt và chê bỏ sự thế gian cho được lo việc linh hồn, thì mới 
chép được sách thông thái thể này. 


Sách Sấm Truyền Cũ và Sấm Truyền Mới là hai quyển sách trọng nhất, vì 
Đức Chúa Phiritô Sangtô đã soi sáng trí khôn cho kẻ đã chép sách ấy được 
khỏi sai lầm điều gì; vậy đừng kể hai quyển sách ấy, thì chẳng tìm được sách 
nào quí trọng cho bằng sách Gương Phúc này. Bởi đấy cho nên trong các 
đấng khôn ngoan thông thái xưa đã chép sách này sách khác dẫn đàng sửa 
mình lại, thì nhiều ông đã lấy sách Gương Phúc làm nền, làm mẫu mực cùng 
đã chọn lấy các lẽ chính trong sách này mà cắt nghĩa cho rộng ý hơn, để cho 
con chiên bổn đạo được nhờ, vì chưng những lời nói trong sách này thì vắn 
tắt, song nghĩa lý thì rộng ý lắm; mọi điều chẳng khác gì như lời ví tóm lại 
nhiều lẽ sâu nhiệm cao ý. 


Hễ ai vô ý mà xem sách này, thì ngờ là sách nói rõ ý lắm, cho nên dù trẻ 


con, dù kẻ mê muội cũng hiểu được cả mọi điểu. Song thật sự có nhiều lễ 
khó hiểu cho thấu ý lắm, cho nên dù kẻ đã quen suy lẽ sâu nhiệm phần linh 
hồn cùng những sự cao ý trên lời, còn phải suy ngắm lời sách này lâu dài; 
mà có một kẻ đã quen hãm tính mê cùng đã tập đi đàng nhân đức lọn lành, 
mới hiểu được cho hết ý mà thôi. 


Con nghe bấy nhiêu lời, thì chớ ngại ngùng làm chỉ, vì chưng sách này 
dạy những điều tốt lành dường ấy, cho nên dù đàn bà con trẻ, dù kẻ thấp trí 
mà xem sách này vì một ý muốn sửa mình lại đi đàng nhân đức, thì cũng 
được ăn mày nhiều ích trọng thay thảy. Nhân vì lẽ ấy có nhiều nước đã dịch 
sách này ra tiếng bản cuốc cho ai nấy được xem, và trong các nước ấy mọi 
thứ người, kẻ trọng, kẻ hèn đã phục sách này lắm, vì chưng nhiều kẻ xem thì 
đã được nhờ phần linh hồn mọi đàng. 

Ông thánh Inaxu lập dòng nói rằng: «Hễ tôi phiền lòng rối trí điều gì, 
chẳng biết liệu làm sao cho khỏi, thì tôi xem sách Gương Phúc; dù tôi mở ra 
đâu, tôi liền thấy lời yên ủi mình đấy, và tôi được nhờ lời ấy mà liệu cho khỏi 
cơn ấy.» Sự ông thánh Inaxu đã thử làm vậy, thì nhiều kẻ khác cũng đã thấy 
tỏ, khi mình phải cơn xao xác cực nạn mà mở sách này ra, gặp đâu xem ngay 
đấy, liền thấy những điều yên ủi mình cùng hay giải cơn xao xác ấy tức thì. 

Khi xưa đã dịch sách này ra tiếng annam và cũng có người quen dùng dã 
làu năm; nhưng mà ta sánh quyển sách ấy cùng chính bản latinh, thì thấy 
hai bản ấy khác nhau xa lắm; có nơi thì bỏ qua, nơi thì chẳng địch ra thật ý, 
nơi thì bỗ sót đi, cho nên kẻ xem bản dịch ấy 

II 
thường không hiểu được. Nhân vì sự ấy cỏ nhiềukẻ phàn nàn vì sách tốt thế 
đã ra như sách vô ích cùng đã ước ao chớ gì có ai sửa sách ấy lại cho ra chân 
nghĩa bản chính, thì mọi người được nhờ bội phần. Vậy ta bằng lòng chịu 
khó làm việc ấy hết sức, chẳng nề khó nhọc, miễn là iíẻ đã dâng mình trong 
nhà Đức Chúa Lời, trong nhà dòng và các con chiên bốn đạo được nhiều ích 
phần linh hồn. 

Ta khuyên bảo mọi người ai nấy, hãy năng xem, năng nghe sách này cho 
sốt sắng; hễ lần nào xem điều gì, thì hãy suy cho thấu ý điều ấy cùng suy đi 
ngắm lại cho thấm vào lòng, thì mới trông được nhiều ích phần linh hồn. Ví 
bằng anh em siêng năng vâng cứ làm vậy, chẳng đám xem sách nảy vội vàng 
lược qua, thì sẽ sinh ra lòng ái mộ, mà càng xem hay là nghe sách này, thì 
càng muốn xem, muốn nghe, chẳng lấy làm chán bao giờ. 


